THE JHANA 
by BhikkhUu Brahmavamso 


Translate Iinto Vietnamese 


by Phạm Doãn 
PHẦN BA 
I. Chuẩn mốc của các bậc thiên 
Không có ý nghĩ, không có ý chí, không có nhận thức thời gian. 


Kể từ lúc nhập vào Định, ta sẽ không còn tự chủ nào nữa. Ta không thể tác 
lệnh như lúc bình thường. Cái ý nghĩ "Ta sẽ làm gì tiếp?” không thể xảy ra. 
Khi cái Ý Chí dùng để kiểm soát biến mất, thì cái mệnh đề hình thành khái 
niệm về tương lai: "Tôi sẽ” cũng biến mất. Khái niệm về thời gian ngừng lại 
trong trạng thái Định. Trong trạng thái Định ta không thể quyết định làm cái 
gì tiếp. Thậm chí ta còn không thể quyết định khi nào thì xuất ra khỏi định. 
Chính cái vắng mặt của Ý chí và cái hậu sinh của nó là Thời gian làm cho 
Định Jhana có tính "ổn định vô thời gian” (timeless stability), làm cho trạng 
thái Định kéo dài, đôi khi an lạc đến hàng giờ. 


— Ý thức bất nhị 


Bởi vì lúc đó định nhất tâm (onepointedness, ekaggata) quá mạnh, sự tập 
trung được cố định, chúng ta sẽ không còn khả năng đối chiếu trong trạng 
thái Định Jhana. Nhận thức có được nhờ so sánh, liên hệ điều này với điêu 


kia, nơi này với nơi khác. Trong Định Jhana, tất cả nhận thức có được chỉ là 


an lạc bất nhị, bất động, thụ động, chẳng còn chỗ nào để khởi sinh sự đối 
chiếu. Giống như trong một trò chơi đánh đố, ta được cho xem một bức hình 
của một vật rất quen thuộc, nhưng lại được chụp dưới một góc độ lạ, rồi 
phải đoán xem nó là cái gì? Rất khó để nhận ra một vật nếu ta không thể 
dịch chuyển hay xoay đầu để nhìn nó dưới góc độ này hay góc độ khác. Khi 
khả năng so sánh đối chiếu mất đi thì sự nhận thức cũng không còn. Vì vậy, 
trong Định Jhana, ta không những chẳng có cảm giác về thời gian mà còn 
chẳng còn biết cái gì đang xảy ra! Đến một lúc ta sẽ chẳng biết ta đang ở 
trong cái Định gì. Tất cả cái ta biết là an lạc tràn ngập, không dời chuyển, 


không thay đổi, trong những khoảng thời gian không biết được. 
- Sự nhận biết về An Lạc không dời đổi 


Mặc dầu không có năng lực nhận thức trong Định Jhana vì do không có khả 
năng đối chiếu, nhưng ta chắc chắn không rơi vào một cơn hôn mê. Chánh 
niệm của ta tăng lớn đến mức sắc bén thực sự kinh ngạc. Ta thức tỉnh toàn 
diện. Chỉ có chánh niệm không dời đổi. Nó như đóng băng lại. Và sự tịch 
lặng của siêu chánh niệm, sự tỉnh thức của định nhất tâm hoàn hảo, làm cho 
Định Jhana hoàn toàn khác với tất cả những gì ta từng biết trước đây. Đây 
không phải là vô-thức. Đây là Ý thức bất nhị. Ta chỉ biết một điều, đó là sự 
an lạc không dời đổi. 


Sau đó, khi ta đã xuất khỏi Định Jhana, cái định nhất tâm tích lủy của ý thức 
rời ra. Khi định nhất tâm yếu đi, năng lực so sánh tái phục hồi, tâm trí lại có 
thể dịch chuyển như cũ. Tâm trí có lại không gian cần thiết cho sự so sánh 
và hiểu biết. Ý thức bình thường đã trở lại. 


Ngay khi vừa thoát khỏi Định Jhana, ta thường quen nhìn lại xem cái gì đã 
vừa xảy ra và ôn lại trải nghiệm đó. Định Jhana là những biến cố rất mạnh 
mẽ, chúng thường lưu lại ấn tượng không phai trong kho chứa kí ức của ta. 
Sự thực ta sẽ không bao giờ quên chúng mỗi khi ta còn sống. Chúng rất dễ 
gợi nhớ lại với đầy đủ các chỉ tiết sau khi ta xuất định. Bằng cách ôn lại ngay 
sau đó, ta có thể nhận biết các chi tiết đã xảy ra trong Định Jhana và ta biết 
Định Jhana có những gì. Hơn thế nữa, thông tin thu thập được từ Định Jhana 


hình thành nên cơ sở của Tuệ giác, đó chính là Giác ngộ. 
— Năm giác quan hoàn toàn đóng lại. 


Đặc tính lạ lùng phân biệt Định Jhana với tất cả các trải nghiệm khác là trong 
trạng thái Định Jhana, năm giác quan hoàn toàn đóng lại. Ta không thể thấy, 
ta không thể nghe, ta không thể ngửi, nếm hay xúc chạm. ta không thể nghe 
tiếng chim hót, tiếng người khác ho. Ngay cả nếu có tiếng sét đánh gần bên, 
ta cũng không thể nghe trong trạng thái Định Jhana. Nếu ai đó vỗ vai ta, 
kéo ta dậy hay đẩy ta nằm xuống, ta cũng không thể biết gì trong Định 
Jhana. Tâm trí trong trạng thái Định Jhana tách biệt hoàn toàn với năm giác 
quan. (Tuy vậy âm thanh có thể khuấy động Sơ thiền, mỗi khi ta nhận biết 
tiếng động tức là ta không còn ở trong định nữa.) 


Một người cư sĩ đệ tử có lần đã nói với tôi rằng ông ta đã "trúng mánh” một 
định Jhana rất sâu khi ở tại nhà. Bà vợ tưởng ông ta chết, bèn gọi xe cứu 
thương. Ông được xe cứu thương đưa nhanh tới bệnh viện trong tiếng còi 
hụ inh ỏi. Tại phòng cấp cứu, không thấy nhịp tim trên Điện tâm đồ. Vì thế 
bác sĩ đặt máy khử rung lên ngực ông để kích hoạt tim. Mặc dù bị nảy lên, 


nảy xuống, trên giường bệnh vì shock điện, xong ông ta đã chẳng cảm thấy 


điều gì! Khi xuất khỏi định trong phòng cấp cứu một cách hoàn toàn ổn, ông 
ta chẳng biết mình đến đây như thế nào, chẳng biết xe cứu thương, còi hụ 
hay máy kích tim làm nảy tung người. Trong suốt thời gian dài đó ông ta trụ 
trong Định Jhana, ông ta biết rố nhưng biết chỉ duy nhất một điều, đó là an 
lạc. Đây là một ví dụ thế nào là sự tắt năm giác quan trong trải nghiệm Định 


Jhana. 

Tổng kết những chuẩn mốc của tất cả các Định Jhana 
Rất cần thiết phải biết trong Định Jhana: 

- Không có khả năng để tư duy 

— Không có ý chí cho bất cứ tiến trình nào 

— Không có nhận thức về thời gian 

— Ý thức có bản chất bất nhị khiến không thể nhận thức. 


- Ta rất rất tỉnh táo nhưng chỉ biết có an lạc, một an lạc không dời chuyển, 


và 


— Năm giác quan đóng lại hoàn toàn, chỉ có thức thứ sáu là tâm trí hoạt 


động. 


Đây là những đặc tính của Định Jhana. Vì vậy trong một cơn định sâu, nếu 
ta có phân vân rằng đây có phải là định hay không? Thì câu trả lời chắc chắn 
là không. Chẳng thể nào có suy nghĩ như vậy được trong cái tỉnh lặng của 
Định Jhana. Những đặc tính như vậy sẽ được nhận ra khi ta xuất khỏi định 


bằng cách dùng chánh niệm xét duyệt lại lúc tâm trí ta có thể nhúc nhích 
được. 


II. SƠ THIỀN- Định Jhana thứ nhất 
— Sự dao động (Tầm và Tứ) 


Tất cả các Định Jhana hầu hết là trạng thái an lạc không dời chuyển. Tuy 
nhiên trong Sơ Thiền có một vài chuyển động phân biệt được. Tôi gọi chuyển 
động này là *dao động” của Sơ Thiên. Ta cảm nhận được an lạc quá lớn, 
quá mạnh, làm giảm đi phần bản ngã thuộc về ý chí và hành động. Trong 
Định Jhana ta bị điều khiển một cách tự động, lúc đó ta không có cảm giác 
bị điều khiển. Tuy nhiên an lạc quá ngọt ngào nó có thể sinh ra một chút 
trói buộc. Tâm trí, chứ không phải người làm (doer), bám víu vào an lạc một 
cách bản năng. Bởi vì cái an lạc của sơ thiên là do sự buông xả, nên sự bám 
víu thụ động như thế làm an lạc giảm đi. Nhưng khi thấy an lạc giảm đi thì 
tâm trí lại tự động buông xả sự bấu víu để an lạc tăng lên trở lại. Cứ như 


thế, tâm trí nắm rồi buông. 


Chuyển động vi tế và thụ động như thế làm phát sinh ra dao động của sơ 


thiền. 


Diễn trình này có thể nhận biết theo một cách khác. Khi an lạc suy yếu vì sự 
nắm giữ thụ động, có vẻ giống như chánh niệm dời xa an lạc một khoảng 
cách nhỏ. Sau đó tâm trí tự động buông xả giúp kéo chánh niệm vào trong 
an-lạc. Sự chuyển động đến gần rồi rời xa an lạc là một cách thứ hai để mô 


tả sự dao động của sơ thiền. 


Sự dao động này, sự thực là một cặp yếu tố của sơ thiên, gọi là Tâm (vitakka) 
và Tứ (Vicara). Tứ là cái bấu víu thụ động vào an lạc. Tầm là cái dịch chuyển 
tự động trở vê an lạc. Nhiều nhà chú giải giải thích cặp đôi Tâm-Tứ như là ý 
nghĩ tiên khởi (initial thought) và ý nghĩ duy trì (sustained thought). Trong 
những giải thích khác cặp đôi này có thể được ám chỉ như là *ý nghĩ”. Trong 


Định Jhana chúng chắc chắn có nghĩa gì đó khác hơn nữa. 


Không thể một hoạt động lớn như tư duy lại có thể tôn tại trong 
một trạng thái tỉnh ròng như Định Jhana. 


Thực ra, tư duy ngưng lại từ lâu trước khi ta nhập định. Trong Định Jhana, 
Tầm và Tứ đều nằm dưới ngưỡng diễn đạt bằng lời (sub-verbal) nên không 
có phẩm chất như một ý nghĩ. Tâm là vận động `không thể nói ra”(sub- 
vebal) của tâm trí khi nó quay lại với an-lạc. Tứ là vận động *không thể nói 
ra” (sub verbal) của tâm trí để giữ yên trong an lạc. Lúc bên ngoài Định, 
những vận động như thế của tâm trí thường hình thành nên ý nghĩ và đôi 
khi có thể nói ra được. Nhưng khi ở trong định, Tầm và Tứ quá mờ nhạt để 
đủ tạo thành ý nghĩ. Chúng chỉ có thể làm chánh niệm trở lại với an-lạc và 
giữ chặt chánh niệm ở đây. Vận động này là dao động của sơ thiền, biểu 
hiện bằng một đôi thiền chỉ: Tâm và Tứ. 

- Định nhất tâm (ekaggata, tâm nhất điểm, one-pointedness) 

Yêu tố thứ ba của Định Jhana là định nhất tâm (Ekaggatha). Ta gọi "định 
nhất tâm” là cái chánh niệm thật nhọn sắc tập trung trên một vùng hiện hữu 


rất nhỏ. Nó có tính nhất điểm trong không gian bởi vì nó chỉ thấy một điểm 


nguồn của tịnh-lạc cùng với một vùng rất nhỏ quanh tịnh-lạc, tạo nên bởi sự 


dao động của sơ thiền. Nó có tính nhất điểm trong thời gian bởi vì nó chỉ tri 
giác cái khoảnh khắc hiện tại, rất đặc trưng và chính xác, toàn bộ nhận thức 
thời gian biến mất hoàn toàn. Nó có tính nhất điểm trong hiện tượng vì nó 
chỉ biết cái đối tượng tâm trí của hỉ-lạc và hoàn toàn không biết gì đến cơ 


thể vật lý cùng thế giới của năm giác quan. 


Một định nhất tâm về không gian như thế tạo ra trải nghiệm đặc biệt, chỉ 
thấy trong Định Jhana, về ý thức bất nhị, cái đã được giải thích chỉ tiết trong 
phần trước. Ý thức bất nhị xác nhận tính đặc trưng của Định Jhana, nơi mà 
ta hoàn toàn nhận biết nhưng chỉ vê một điều duy nhất, dưới một góc độ 
duy nhất, trong một khoảng không có thời gian. Ý thức quá tập trung vào 
một đối tượng khiến cho khả năng nhận thức bị tê liệt. Chỉ đến khi định nhất 
tâm tan biến dần, lúc ta xuất ra khỏi định, ta mới lại có thể nhận ra và thấu 


hiểu tất cả các đặc tính của Định Jhana. 


Định nhất tâm tạo ra tính bền vững phi thường cho Định Jhana, giúp nó tồn 
tại không cần một nổ lực nào trong một thời gian dài. Khái niệm thời gian 
dựa trên sự đo đạc các khoảng cách: từ quá khứ đến hiện tại hay từ hiện tại 
đến tương lai. Khi tất cả tri giác có trong Định Jhana chỉ là khoảnh khắc 
chính xác của hiện tại thì chẳng còn chỗ nào cho việc đo đếm thời gian. Tất 
cả khoảng cách đều khép lại. Thay vào đó là tri giác về cái không có thời 


gian và bất động. 


Định nhất tâm trong hiện tượng tạo ra sự an lạc chồng lên an lạc khác 
thườngkhông thay đổi suốt thời gian nhập định. Điều này làm cho sơ thiền 
trở thành nơi chốn an nghỉ. Định nhất tâm trong hiện tượng là tác nhân cho 
tĩnh lặng tuyệt vời của Định Jhana. 


Vậy, định nhất tâm của sơ thiên được trải nghiệm như ý thức bất nhị, không 


có thời gian và tĩnh lặng không cần nổ lực. 


“VÀ 


Trong kinh điển, Ekaggatha danh từ Pali, có nghĩa "trạng thái có đỉnh nhọn”. 
Chữ Agga (thiếng Sanskrit là Agra) ám chỉ một đỉnh núi, đỉnh cao của một 
trải nghiệm, hay có khi cũng ám chỉ thủ đô của một quốc gia (như Agra, thủ 
đô đế chế Mongul ở Ấn Độ). Ekaggatha vì vậy không chỉ có nghĩa "một hay 


"” 


vài đĩnh điểm cũ” mà ám chỉ sự tập trung độc nhất vào những gì vượt lên 
cao hay thăng hoa. Đỉnh cao duy nhất, sự tập trung của định nhất tâm trong 


Sơ thiên, là hạnh phúc tối thượng của hi-lạc (pitisukha). 
— Hỉ-Lạc (P/tisukha) 


Hai yếu tố cuối cùng của Sơ Thiền là Hỉ (piti) và Lạc (sukha). Tại đây tôi xem 
xét chúng cùng với nhau bởi vì chúng là đôi nốt đan gần nhau. Sự thực 
chúng chỉ tách rời trong Tam Thiền, khi đó Hỉ tắt đi để lại mình Lạc góa bụa. 
Chỉ vậy, sau đệ Tam Thiền ta mới biết bằng trải nghiệm thế nào là Hỉ và thế 


nào là Lạc. Ở đây chỉ cần giải thích cặp hỉ-lạc như một thực thể. 


Hai yếu tố cuối cùng của Sơ Thiền gọi là Hỉ-Lạc ám chỉ đến an-lạc (bliss), đối 
tượng của sự tập trung, và tạo thành trung tâm của trải nghiệm gọi là Sơ 
Thiền. An-lạc là khía cạnh nổi trội của Sơ Thiền đến mức nó trở thành điều 
đầu tiên nhận ra khi ta nhớ lại lúc xuất định. Những truyền thống thần bí 
ngoài Đạo Phật đã từng bị trùm phủ bởi cái rộng lớn kì dị, bởi trạng thái vô 
ngã, tĩnh lặng, xuất thần, cực đỉnh và tinh khiết, siêu thế của Sơ Thiên, khiến 
trong suốt lịch sử họ đã mô tả lại trải nghiệm như là trạng thái "Hợp nhất 
với Thượng Đế”. 


Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích đây chỉ là một dạng của an-lạc siêu thế 
gian và vẫn còn các trạng thái khác cao siêu hơn nữa! Khi trải nghiệm Định 
Jhana, người Phật tử phải biết rằng có nhiều mức độ của an-lạc siêu thế 
(supramundane). Sơ thiên là mức độ thứ nhất. Tuy vậy sau Sơ thiền ta không 


nhận thức được một trải nghiệm an-lạc hơn thết 


Các mức độ an-lạc khác nhau có một “mùi vị” khác nhau. Sự khác biệt về 
chất lượng làm chúng phân biệt với nhau. Chất lượng khác biệt của an-lạc 
có thể được giải thích bằng các nguyên nhân khác nhau của chúng. Ví dụ 
như cái nóng của mặt trời có chất lượng khác với cái nóng của củi lửa, và 
cái nóng của củi lửa lại có vị khác biệt với cái nóng từ lò sưởi. Vì thế, an-lạc 


do các nguyên nhân khác nhau có các điểm đặc trưng khác nhau. 


Đặc tính phân biệt của an-lạc sơ thiền là nó hình thành bởi sự vắng mặt của 
năm giác quan. Khi năm giác quan đóng lại, kể cả các vọng âm của năm 
giác quan đã biểu hiện thành tư tưởng, ta rời bỏ thế giới của cơ thể và vật 
chất (Kamaloka) để bước vào thế giới của tâm trí thuần túy (Rupaloka). Tình 
huống này giống như quẳng đi một gánh nặng to lớn. Ngài Ajahn Chah 
thường mô tả nó giống như khi ta chịu đựng một sợi dây trói chặt cổ trong 
một thời gian dài, nhưng vì quen thế nên chẳng nhận ra sự đau đớn. Rồi bất 
ngờ áp lực giảm xuống, sợi dây được tháo ra. An lạc mà ta cảm nhận giống 
như hiệu ứng khi khối nặng biến mất đi! Giống như vậy, an lạc của sơ thiền 
được tạo bởi sự biến mất hoàn toàn sợi dây trói chặt, có nghĩa tất cả cái ta 
cưu mang là thế giới. Một tuệ giác như thế về nguồn gốc của an lạc trong 


sơ thiền sẽ là nền tảng cho ta thấu hiểu Diệu Đế về Khổ. 


Tổng kết về Sơ Thiền 


Định Sơ Thiền được phân biệt bằng năm yếu tố, được thu gọn thành ba: 


1+2 : TẦM (Vitakka)- TỨ (Vicara): Trải nghiệm như sự dao động, chuyển 


động an lạc vào-ra thật vi tế, khó biết. 


3: ĐỊNH NHẤT TÂM (Ekaggatha): được trải nghiệm như bất nhị, không 


có thời gian và tĩnh lặng 


4+5: HỈ-LẠC (Pitisukha): trải nghiệm như an lạc vượt qua mọi thứ trong 
thế giới vật chất và tăng cường bởi sự siêu việt thế giới ấy sang thế giới tâm 
trí tỉnh ròng. 


TII. NHỊ THIÊN — Định Jhana thứ hai 
— Giảm dần dao động 


Như đã giải thích khi mô tả Định sơ thiền, Tâm và Tứ là sự nắm bắt an lạc 
không chủ ý, khiến chánh niệm bị dời chuyển. Tầm (Vitakka) là động tác tự 


động của tâm trí quay về trụ trên an lạc. 


Khi sơ thiền sâu hơn, sự dao động giảm dần và an lạc được củng cố. Ta tiến 
đến trạng thái mà Tứ (vicara) vẫn đang nắm giữ an lạc bằng sự cầm nắm 
nhẹ nhàng, nhưng điều này không đủ để tạo nên sự bất ổn định của an-lạc. 
An-lạc không suy giảm vì Tứ, chánh niệm cũng không dời chuyển khỏi nguồn. 
An-lạc quá mạnh, Tứ không thể quấy nhiễu nó được. Mặc dù Tứ vẫn đang 


hoạt động, không có Tầm, không có hoạt động của tâm trí quay về nguồn 


của an-lạc. Sự dao động không còn nữa. Đây là trạng thái định mà kinh điển 
mồ tả không có Tâm mà chỉ có một chút Tứ (ví dụ: DN 33.1.10.50, AN 
8“s.63). Điêu này gần với Nhị thiên hơn là sơ thiên, và thường là nghiêng về 
mô tả Nhị thiên. 


Khi an lạc mạnh dần lên và ổn định vững chắc. Tứ không còn nhằm mục 
đích duy trì cái gì nữa. Thì lúc này, tâm trí trở nên hoàn toàn tự tin đủ để 
đạt đến một buông thả (letting go) tuyệt đối. Với sự buông thả cuối cùng 
này, tự tin sinh ra từ sự bên vững của an-lạc, Tứ (Vicara) biến mất, ta chính 
thức bước vào Nhị Thiền. 


Khía cạnh đặc trưng thứ nhất mà kinh điển mô tả về Nhị Thiền là Avitakka 
và Avicara có nghĩa là không có Tâm, không có Tứ. Trong trải nghiệm, điều 
này có nghĩa không còn dao-động trong tâm trí. Khía cạnh thứ hai là 
"Ajhattam Sampasadanam” có nghĩña là tự tin bên trong. Trong trải nghiệm, 
điều này mô tả sự tự tin hoàn toàn vào tính ổn định của an-lạc, đây chính là 


nguyên nhân làm cho Tứ dừng lại. 
— Định nhất tâm hoàn hảo của Tâm trí. 


Khía cạnh đặc trưng thứ ba của Nhị thiên là Cetaso Ekodibbavam, có nghĩa 
là định nhất tâm hoàn hảo của tâm trí. Định nhất tâm tuyệt đối hoàn hảo 
của tâm trí là đặc trưng nổi bật trong trải nghiệm Nhị thiền. Lúc đó không 
còn có bất kì dao-động nào, tâm trí giống như một tảng đá, vững chắc như 
một ngọn núi và cứng hơn kim cương. Sự hoàn hảo của tĩnh lặng tuyệt đối 


thật lạ thường. Tâm trí ở trong an-lạc mà không có một rung động nhẹ 


nào.Điêu này về sau ta biết là thuộc vê một tính chất hoàn hảo gọi là 
Samadhi (Định). 


Samathi (Định) là năng lực duy trì sự chú tâm. Trong nhị thiền, sự chú tâm 
này duy trì trên đối tượng mà không còn bất cứ dịch chuyển nào. Không có 
cả những dao động vi tế. Ta bị cố định, bị đóng thành băng cứng, bị dán 
cứng bằng một loại keo thượng hạng. Không còn khả năng để run. Tất cả 
cái làm khuấy động tâm trí đêu mất. Không có sự tĩnh lặng nào hơn trạng 
thái này, Nó gọi là Samadhi hoàn hảo, nó không chỉ đặc trưng cho Nhị thiên 


mà còn cho các định Jhana ở mức độ cao hơn. 
— Sự an-lạc sinh từ Định (samadhijam pitisukha) 


Chính vì Định (samadhi) hoàn hảo này mà an lạc của Nhị thiên có cái hương 
vị duy nhất. Khối nặng có trong Sơ thiên, cái đã biến mất trong nhị thiên, là 
nguyên nhân gây chuyển động. Tất cả đều đứng yên tuyệt đối trong Nhị 
thiền, kể cả Người biết (knower). Sự tĩnh lặng tuyệt đối đó vượt qua cái đau 
khổ vốn sinh ra từ chuyển động của tâm trí, và nó cũng bộc lộ niềm an-lạc 
lớn hơn, cái sinh ra bởi định tinh ròng. Trong kinh điển, an-lạc của Nhị thiền 
được gọi là hỉ lạc sinh từ Định (ví dụ: ON 9.11). An-lạc đó sung sướng hơn 
an lạc khi vượt qua thế giới của năm giác quan. Ta không thể hình dung 
trước cái an lạc như thế. Nó hoàn toàn là một loại khác. Sau khi trải nghiệm 
Nhị thiền, biết được hai loại an lạc siêu thế cực kì hiếm hoi, ta bắt đầu phân 
vân rằng còn có những mức độ an lạc nào khác ở phía trước không. Ta cân 


nhắc đâu là giới hạn của an lạc! 


— Sự chấm dứt tất cả hành động. 


Khía cạnh nổi bật khác của Nhị thiền là trong Nhị thiền tất cả mọi "hành 
động” hoàn toàn chấm dứt, kể cả hành động không chủ ý làm cho dao-động 
xuất hiện cũng hoàn toàn biến mất, chủ nhân của hành động (doer) đã chết. 
Chỉ khi nào từng trải nghiệm Nhị thiên, ta mới biết rõ ý nghĩa của danh từ 
"chủ nhân của hành động” (doer). Giống như con nòng nọc chỉ hiểu rõ ý 
nghĩa của từ "Nước” khi nước không còn lúc con nhái lần đầu trải nghiệm 
với đất khô. Trong Nhị thiên "chủ nhân của hành động” đã ra đi. Không còn 
gì hết. Chỉ còn lại cái tuyệt đối tĩnh lặng. Hơn nữa, dường như có cái gì đó 
quá rõ ràng đối với ta, đó là phần thiết yếu nhất trong cái ta vĩnh hằng, cái 
gọi là "chủ nhân của hành động” bây giờ đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hiện 
hữu của ta. Chủ nhân của hành động dường như rất rõ ràng trong hiện tại 
này, bỗng biến thành ảo tượng, ảo giác! Đi qua Nhị thiền, ta có khả năng 
phát hiện ra cái ảo tưởng rằng bản ngã chính là chủ nhân của hành động. 
Ta xuyên thấu cái ảo tưởng về "ý chí tự do” bằng những dữ liệu lấy từ trải 
nghiệm sinh động. Triết gia nào kết luận "Hiện hữu là hành động” có lễ chưa 
từng biết trạng thái của Nhị thiên. Trong Nhị thiên "being” is (through 
knowing), but "*doing” is not. Những tầng thiên thật quái lạ. Chúng thách 
thức những trải nghiệm bình thường. Nhưng chúng thực, rất thực hơn thế 
giới. Hơn nữa, Nhị thiên và các điêu trên đã mở khóa cái ý nghĩa vê trạng 


thái vô-ngã, Anatta. 
Tổng kết về nhị thiền 


Nhị thiên tức Định Jhana thứ hai, được phân biệt bởi tập hợp các đặc trưng 


như sau: 


1+2 : Không có Tầm (avtakka)- Không có Tứ (Avicara), Tự tin bên trong 
(Ajhattam sampasadanam): Trải nghiệm như sự giảm dần *dao động” của 


Sơ thiền bằng sự tự tin bên trong khi duy trì tính ổn định của an-lạc. 


3: Định nhất tâm hoàn hảo của tâm trí (Cetaso Ekodibbavam): nhờ ở sự tự 
tin hoàn toàn trong an lạc. Điều này thường được mô tả trong trải nghiệm 
như "tính lặng giống đá cứng”, cái chết tạm thời của "chủ nhân của hành 


động” hay sự toàn hảo của định. 


4: An-lạc sinh ra từ Định (Samadhijam Pitisukham): là đối tượng được tập 
trung trong Nhị thiên, loại an lạc siêu thế này sinh ra khi tất cả các vận động 


của tâm trí đã chấm dứt. 


5; Sự chấm dứt tất cả các tác hành: là kết quả khi *chủ nhân của hành 


động” đã ra đi hoàn toàn. 
IV. TAM THIÊN — Định Jhana thứ ba 


Khi định (samadhi), sự tĩnh lặng của Cái Biết (the knowing), trở nên lâu dài 
hơn, thì sự tĩnh lặng của cái được biết (the known) cũng sâu lắng hơn. Phải 
biết rằng trong định Jhana, cái được biết chính là hình ảnh của tâm. Tâm 
(Citta) và tâm trí (mind) là Cái Biết. Nói cách khác, trong định Jhana Cái Biết 
biết hình ảnh của chính nó. Thoạt tiên Cái Biết trở nên yên tĩnh, kế đó hình 


ảnh của nó, tức Cái được biết, dần dần cũng trở nên vắng lặng. 


Trong hai loại định Jhana đầu tiên, hình ảnh của tâm trí được nhận biết như 


một an-lạc, mà đến tận bây giờ ta gọi là hỉ-lạc. Trong Tam thiền, hình ảnh 


của tâm trí đi đến một mức độ kế của tĩnh lặng và đạt tới một kiểu an lạc 


hoàn toàn khác, một loại mà ta chưa từng biết đến trước đây bao giờ. 
Hỉ đã biến mất 


Trước khi đến định Jhana, tất cả các an-lạc đều có điểm chung cũng như có 
khác biệt về mùi vị tạo ra bởi các nguyên nhân khác nhau. Điểm chung đó 
là sự phối hợp giữa hỉ và lạc. Bởi vì chúng luôn ở bên nhau, không thể tách 
biệt như đôi sam. Không chỉ vô nghĩa mà còn không thể, nếu nói về chúng 
một cách tách biệt. Chính về điểm phối hợp này, cho mãi tới tam thiền, tất 
cả an lạc đều có một chất lượng chung. Ngay khi đến tam thiền, Hỉ biến mất 


chỉ còn lại Lạc, tạo nên một loại an lạc rất khác biệt. 


Chỉ sau khi có trải nghiệm với Tam thiền, ta mới có thể biết Lạc là gì, và qua 
mối liên hệ với Lạc, ta có thể biết Hỉ là gì. Hỉ biểu hiện như phần "thô nặng” 
của an lạc, chữ thô nặng (burdensome) này mang nội dung của phần thô 
nặng trong Nhị thiên. Lạc là phần tinh ròng hơn. Trong Tam thiên, cái an- 
lạc được nhận biết trong Nhị thiền bị phân rã, để chỉ còn lại duy nhất yếu tố 


Lạc. 
Chánh niệm vững mạnh, Cái Biết rõ ràng và Xả niệm thanh tịnh 


Cũng như các tầng thiền định khác, những trải nghiệm gần như không thể 
mô tả được. Tầng thiên jhana càng cao, trải nghiệm càng sâu đậm và càng 
khó chuyển đạt thành lời. Ngôn ngữ của các trạng thái này rất xa với thế 
gian. Bằng cách suy rộng, ta có thể nói an-lạc của định Tam thiền thanh 
thản hơn, yên tỉnh hơn và tinh khiết hơn. Theo kinh điển, nó đi cùng với các 


yếu tố niệm (sati), tỉnh giác (sampajanna, hiểu biết rõ ràng) và 


xả (upekkha). Tuy nhiên kinh Bất Đoạn (MN 111) nói các phẩm tính này có 
trong tất cả các bậc thiền. Có lẽ kinh điển nhấn mạnh các đặc tính này là 
phẩm chất của Tam thiền nhằm mục đích chỉ ra rằng trong những bậc thiền 
rất sâu này ta đặc biệt chánh niệm, hiểu biết rất rõ ràng (tỉnh giác) và rất 
an tĩnh khiến ta có thể quan sát bất động. Đây là nguồn gốc của ý nghĩa chữ 
Xả (upekkha). 


Tĩnh lặng như đá và vắng mặt chủ thể tác hành (doer) 


Tam thiền vẫn duy trì định hoàn hảo, tĩnh lặng như đá, không có chủ thế tác 
hành và năm giác quan cô lập với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên nó phân biệt 
với Nhị thiền bằng bản chất của an lạc, cái an lạc đó vượt lên một đẳng cấp 
khác và thể hiện như một chủng loại an lạc khác hẳn. Hơn thế nữa, kinh 
điển mô tả Tam thiền qua cách diễn đạt của Đấng Thế Tôn: *as one who 
abides in bliss (in the third jhana) mindful, just looking on” (DN 9.12) 


Tổng kết đệ tam thiên 
Đệ tam thiên có những đặc tính như sau 


1. An-Lạc tách ra,mất đi phần thô nặng đó là Hi. 

2. An-Lạc còn lại là Lạc (sukkha), thể hiện phẩm chất của chánh niệm 
mạnh mẽ, hiểu biết rõ ràng và cảm giác chỉ quan sát mà không tham 
dự. 

3. Giống Nhị thiên ở trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối như đá và không có 


mặt chủ thể tác hành. 


V. Đệ Tứ Thiền 


Lạc biến mất! 


Khi sự tĩnh lặng của Người biết làm an tĩnh cái bị biết, thì an-lạc, vốn là đặc 
điểm chính của ba loại định jhana trước đây, lần nữa lại thay đổi khi ta bước 
vào định thứ tư. Chính tại lần này, nó thay đổi một cách gốc rễ. Lạc (sukkha) 
không xuất hiện nữa. Nó biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn là một Người 
biết, tĩnh lặng tuyệt đối, nhìn vê một cái cũng tuyệt đối tĩnh lặng. 


Sự hoàn hảo của an bình (peace) 


Từ góc nhìn của đệ tứ thiên, tình trạng an lạc của các định jhana trước đó 
được xem là cái chuyển động còn sót lại của đối tượng tâm trí, và là một cái 
khổ (affliction) che dấu một cái gì đó lớn hơn. Khi an lạc giảm dần, tất cả 
còn lại là trạng thái an bình sâu thẳm. Trạng thái an bình này là dấu xác 
nhận của đệ Tứ thiền. Tại đây không có chuyển động, không có phát tán. 
Không có gì hạnh phúc, cũng không có cái đối nghịch của nó là khó chịu. Ta 
cảm nhận một cân bằng hoàn hảo chính ngay trung tâm của tâm trí. Giống 
như trong mắt bão cyclone, không có gì khuất động trong trung tâm của con 
mắt tâm trí. Có một cảm giác hoàn hảo tại đây, hoàn hảo của sự tỉnh lặng 


và hoàn hảo của sự nhận biết. 


Đức Phật mô tả định thứ tư là sự thanh tịnh của niệm, chỉ có nhận biết mà 
không có sự tham dự hay can thiệp vào (just looking on, upekkha sati 
parisuddhim) theo DN 9.13. 


An Bình của đệ tứ thiên không giống với bất cứ an bình nào trên thế giới 
này. Nó chỉ có thể nhận biết được sau khi ta đã đi qua trải nghiệm của những 


định jhana trước đó. Các trải nghiệm đã đi qua đó, là cách duy nhất để xác 


nhận, rằng trạng thái an bình bất động mà ta cảm nhận đó chính là của định 
thứ tư. Hơn thế nữa trạng thái của định jhana thứ tư rất tĩnh lặng, khiến ta 
có thể an trụ trong đó hàng giờ. Dường như ta không có thể trải nghiệm đệ 
tứ thiền trong khoảng thời gian ngắn hơn. 


Hỉ và Lạc, cả hai đều ngừng lại trong đệ tứ thiên, chỉ còn lại sự hoàn hảo 
của an bình. Một trải nghiệm như thế, khi ta hồi tưởng lại, sẽ biết ra đó là 
một sung sướng tối thượng. Mặc dù tất cả an lạc đều biến mất, cái an bình 
(peace) hoàn hảo của đệ tứ thiên được xem là cái an lạc (bliss) hơn tất cả. 
Đó là cái an lạc không có gì an lạc hơn. Đây không phải là cách chơi chữ để 


cố tỏ ra thông minh hơn hay thần bí hơn. Nó chính là như vậy. 
Tổng kết đệ tứ thiền 
Đệ tứ thiên có đặc tính như sau 
1. Lạc (sukkha) biến mất 
2... Cảm nhận về một an bình hoàn hảo, không biến đổi và trong thời gian 
thật dài sau khi đi qua ba định jhana thấp hơn. 
3.. Tĩnh lặng tuyệt đối như đá và không có chủ thể tác hành như định thứ 
hai và thứ ba. 


4. Năm giác quan và cơ thể được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên 


ngoài. 


VI. Một so sánh của Đức Phật khi nói vê đệ Tứ thiên 


Ví dụ của Đức Phật dùng so sánh về đệ tứ thiên 


Đức Phật đã từng mô tả trải nghiệm về bốn bậc thiên bằng cách dùng ví dụ 
kiểu so sánh cho từng mỗi bậc thiền (MN 39. 15-18, MN 77.25.28 v.v...). 
Trước khi giải thích các ví dụ so sánh này, ta cần nên dừng lại để làm rõ 
nghĩa một từ chủ yếu đã được dùng trong tất cả các so sánh, đó là *Thân” 
(kaya). Từ *thân” (kaya) gần như đồng nghĩa với từ *body” trong tiếng Anh. 
Nhưng từ `thân” có thể ám chỉ nhiều thứ khác hơn là thân thể của con người, 
chẳng hạn như *cơ thể của bằng chứng” (body of evidence). Cũng như vậy 
chữ Kaya trong Pali có thể mang nhiều ngfhĩa hơn là một cơ thể vật lý, chẳng 
hạn như thân của các yếu tố tâm trí, nama-kaya (DN 15.20). Trong các định 
jhana, năm giác quan không còn hoạt động, có nghĩa là không có trải nghiệm 
của một cơ thể vật lý. Cơ thể đã bị vượt qua. Do đó tất cả điều Đức Phật nói 
trong bốn ví dụ so sánh `...vì thế không có phần nào của toàn thân hành giả 
mà không ngập tràn (bởi an lạc v.v...)” thì điều này có thể được hiểu như 
"vì thế không có phần nào thuộc toàn thể trải nghiệm của tâm trí mà không 
ngập tràn (bởi an lạc v.v...)” (MN 39.16). Điểm này thường dễ bị lầm lẫn. 


Ví dụ của Đức Phật để so sánh với định jhana thứ nhất (sơ thiền) là một nắm 
đất sét hình tròn (dùng làm xà bông tắm), với độ ẩm vừa đúng, không quá 
khô cũng không nhão nước. Nắm đất sét ví dụ cho toàn thể tâm trí, trong 
đó Niệm được giới hạn trong vùng rất nhỏ tạo bởi "sự dao động”. Độ ẩm ướt 
ví dụ cho cái an lạc tạo bởi sự tách biệt hoàn toàn của năm giác quan với 
thế giới bên ngoài. Sự ẩm ướt thấm đẫm vào nắm đất sét ám chỉ an lạc 
thấm đẫm khoảng không gian và thời gian của trải nghiệm tâm trí. Điều này 
về sau được nhận biết như là an lạc tiếp nối an lạc, rồi lại tiếp thêm an lạc, 
không ngừng nghỉ. Sự ẩm ướt không rò rỉ diễn tả an lạc luôn luôn nằm trong 


khoảng không gian tạo bởi sự dao động, không thoát ra ngoài vùng không 


gian tâm trí để vào thế giới của năm giác quan suốt trong thời gian định 


jhana diễn tiến. 


Đệ nhị thiền giống như một hồ nước, không có đường dẫn nước vào, nhưng 
có một mạch suối ở giữa, làm đầy hồ bằng nước mát. Hồ nước được ví cho 
tâm trí. Sự không có phương tiện nào để nước từ bên ngoài có thể vào hồ, 
mô tả sự cách ly của tâm trí trong Nhị thiên với các ảnh hưởng từ bên ngoài. 
Không có một chủ thể tác hành nào có thể đi vào một tâm trí như thế. Sự 
cô lập kín hoàn toàn các tác nhân từ bên ngoài như thế tạo ra sự tĩnh lặng 
như đá của định Nhị thiền. Nguồn suối bên trong cung cấp mạch nước mát 
tượng trưng cho sự tự tin bên trong (ajjhattam sampasadanam) của hỉ-lạc 
trong trạng thái nhị thiên. Sự tự tin bên trong tạo ra buông xả hoàn toàn, 
làm dịu tâm trí thành tĩnh lặng và giải phóng tâm trí khỏi tất cả mọi chuyển 
động. Sự dịu mát tượng trưng cho an lạc, sinh ra từ định hay sự tĩnh lặng, 
thấm ngập toàn bộ trải nghiệm tâm trí, không thay đổi trong suốt thời gian 


của định. 


Đệ tam thiền được mô tả bằng ẩn dụ của một hoa sen lớn lên bằng nước 
mát của hồ. Hoa sen tượng trưng cho tâm trí trong định thứ ba. Nước có thể 
làm mát cánh sen hoặc lá sen nhưng không thể vào hoa sen, bởi vì tất cả 
nước đều trôi tuột khỏi hoa sen. Sự mát mẻ tượng trưng cho Lạc, sự ẩm ướt 
tượng trưng cho hỉ. Giống như khi hoa sen trầm vào nước, tâm trí của Tam 
thiên được làm mát dịu bởi lạc nhưng không bị hỉ thâm nhập. Tâm trí của 
tam thiền chỉ trải nghiệm lạc. Trong tam thiền, tâm trí tiếp tục trải nghiệm 
tĩnh lặng như đá, không di động ra ngoài, giống như ví dụ hoa sen luôn luôn 


ngâm mình dưới nước. Giống như an lạc của Tam thiền duy trì trong tâm trí, 


nước mát, tượng trưng cho an lạc, làm hoa sen lớn lên. Lần nữa cái an lạc 
duy nhất của Tam thiền thấm đẫm toàn bộ trải nghiệm tâm trí từ đầu đến 


cuối, giống như nước thấm mát hoa sen từ gốc tới ngọn. 


Đệ Tứ thiền được so sánh như là một người đàn ông trùm vải trắng từ đầu 
đến chân. Người đàn ông ám chỉ tâm trí. Tấm vải trắng ám chỉ sự tinh khiết 
hoàn hảo của Niệm và Xả niệm thanh tịnh, đó là dấu ấn của Tứ thiên. Tâm 
trí trong Tứ thiền không nhiễm ô, không chấm bẩn giống như một tấm vải 
sạch, tĩnh lặng hoàn hảo và chỉ quan sát mà không tác ý, tinh ròng, đơn 
thuần. Dĩ nhiên trạng thái tinh ròng tuyệt đối của bình an này thấm đẫm 
toàn thể của trải nghiệm tâm trí, từ lúc khởi đầu đến chung cục, giống như 


tấm vải trắng hoàn toàn bao phủ người đàn ông từ đầu đến chân. 


Đây là bốn ví dụ so sánh của định jhana theo như cách tôi hiểu. 


VII. Di chuyển từ định này sang định kia 


Như tôi đã nói ở trên, khi ta đang ở trong một định nào đó, ta không có thể 
làm một động tác nào. Ta không thể tính toán một quyết ý để chuyển từ 
một định này sang một định khác. Ta cũng không thể quyết định để xuất 
ra. Những quyền kiểm soát như thế đã bị phế bỏ trong trạng thái định. Hơn 
thế nữa, cái tĩnh lặng cực kì của tâm trí trong định đã làm đóng băng hoạt 
động tâm trí. Khi đang trong định jhana, ta khó có thể cảm nhận trải nghiệm 
của ta. Những chuẩn mốc của định jhana chỉ có thể được nhận ra lúc về sau 


khi xuất khỏi định và nhớ lại. Vậy trong bất cứ định jhana nào, không những 


ta không thể tác ý mà còn không thể biết ta đang ở đầu, nơi nào ta di chuyển 


tới! Thế thì việc di chuyển từ định này sang định kia xảy ra như thế nào? 
Ngôi nhà với bốn phòng 


Hãy tưởng tượng một ngôi nhà có bốn phòng với chỉ một cửa vào. Đi qua 
cửa ta vào phòng thứ nhất. Ta phải đi qua phòng thứ nhất để vào phòng 
thứ hai, qua phòng thứ hai để vào phòng thứ ba, qua phòng thứ ba để vào 
phòng thứ tư. Để đi ra khỏi phòng thứ tư ta phải vào phòng thứ ba, rời 
phòng thứ ba ta phải đi ra phòng thứ hai, rời phòng thứ hai ta phải đi ra 
phòng thứ nhất, rời khỏi phòng thứ nhất ta phải ra đi qua cái cửa mà ta đã 
đi vào. Giả sử sàn của các phòng đều trơn không thể nào tạo thêm sức bên 
trong căn nhà. Vì vậy nếu ta vào nhà chỉ bằng một chút lực, ta sẽ trợt và 
dừng lại tại phòng thứ nhất. Với một lực đi vào mạnh hơn, ta có thể ngừng 
lại ở phòng thứ nhì, hay phòng thứ ba. Với một lực đi vào mạnh hơn nữa ta 
có thể tới được phòng thứ tư. 


Một ví dụ so sánh như vậy diễn tả rõ cách di chuyển từ định này sang định 
kia thực sự xảy ra như thế nào. Trong định jhana không có sự tự chủ, giống 
như sàn nhà trơn khiến không thêm được lực đi vào. Nếu ta vào cửa của 
định với lực nhỏ, ta sẽ dừng lại tại sơ thiền. Với lực lớn hơn, ta sẽ tới được 
Nhị thiền hay Tam thiền. Và với lực vào mạnh hơn nữa ta có thể đạt đến Tứ 
thiền. Lực đi vào chỉ có thể tạo ra ở ngoài định, lúc sự tự chủ còn có thể. 
Loại "lực” được đề cập ở đây là lực của sự buông xả (letting go) 


"Buông xả” được nuôi dưỡng trước khi nhập vào định 


Sự buông xả được nuôi dưỡng trước khi nhập vào định đến mức nó trở thành 
một khuynh hướng tự động của tâm trí, một khuynh hướng tự nhiên mạnh 
mẽ. Nếu ta đi vào cửa của định với với "lực buông xả” không đủ mức, ta sẽ 
dừng lại ở Sơ thiên. Với lực buông xả tự động mạnh hơn, ta sẽ đạt tới Nhị 
thiên hay Tam thiên. Với một thế lực rất mạnh của sự buông xả, ta sẽ đạt 
tới Tứ thiền. Tuy nhiên ta không thể làm tăng sức mạnh của sự buông xả 
trong khi đang ở trong định. Khi ta đi vào với sức lực nào ta sẽ chỉ có như 
thế. 


Nhớ lại trải nghiệm về sự an lạc 


Ta có thể nuôi dưỡng lực buông xả” ngoài trạng thái định bằng cách ôn lại 
những trải nghiệm về an lạc và bằng cách nhận biết những chướng ngại gọi 
là dính mắc. Khi tâm trí nhận ra hạnh phúc của trạng thái buông xả là siêu 
vượt thế nào, thì sự buông xả phát triển hơn. Đôi khi tôi cũng dạy cái tâm 
trí ngoan cố của tôi bằng cách nghĩ rằng:” Tâm trí, xem này, xem biết bao 
an lạc trong trạng thái của buông xả! Tâm trí! Đừng quên nhe tâm trí! Nhớ 
nhé, đồng ý không? Rồi thì tâm trí học được cách buông xả mạnh mẽ hơn. 
Hoặc tâm trí có thể nhận biết những chướng ngại đối với sự an lạc sâu là 
các mức độ khác nhau của dính mắc, cái sẽ ngăn chặn sự buông xả và cản 
trở an lạc. Khi tâm trí học bằng cách ôn lại, nhận biết các kẻ thù của hạnh 
phúc -tức cái dính mắc- thì khuynh hướng buông xả trở nên mạnh hơn nhờ 
trí tuệ. Đây là cách ta có thể nuôi dưỡng sức mạnh của buông xả ngoài trạng 
thái định, để có thể nhập định với sự buông xả mạnh mẽ hơn, nhằm đạt đến 


một định jhana sâu hơn. 


Mỗi định lại nằm trong một định khác 


Cách khác để biết cách ta di chuyển từ định này sang định khác là ví dụ so 
sánh hoa sen nghìn cánh. Mỗi cánh trong hoa sen nghìn cánh mở ra theo 
thứ tự, kế tiếp một cách chặt chẽ, chỉ sau khi được mặt trời hơ ấm. Sơ thiên 
được so sánh với những cánh hoa hàng thứ 993. Ngay khi hàng cánh thứ 
993, được hơ ấm bởi mặt trời, giữ và che dấu bên trong hàng cánh hoa thứ 
994, thì cái Sơ thiên hiếm hoi và mong manh được hơ ấm bởi sự buông xả, 
giữ và che bên trong cái Nhị thiên vốn có nhiều an lạc hơn. Khi hàng cánh 
hoa thứ 993 mở ra, thì hàng cánh hoa thứ 994 xuất hiện trong trung tâm 
của nó. Cùng một cách như vậy khi Sơ thiên mở ra thì Nhị thiên xuất hiện 
tại trung tâm của nó. Như vậy Nhị thiền thực sự nằm trong Sơ thiền, và Tam 
thiền nằm trong Nhị thiền, Tứ thiên nằm trong Tam thiền. 


Bằng cách nhìn khác, trong ví dụ căn nhà có bốn phòng, các phòng đồng 
tâm. Như vậy ta không thể đi ra khỏi Sơ thiền để đi vào Nhị thiền. Thay vì 
thế ta phải đi sâu hơn vào Sơ thiền để vào Nhị thiên, sâu hơn vào Nhị thiền 
để đến Tam thiền, và sâu hơn vào Tam thiền để đến Tứ thiền. Mức độ kế 


tiếp của định luôn luôn nằm bên trong của định hiện tại. 
Năng lực của Nguyện 


Khi ta đã có thật nhiều kinh nghiêm với định jhana, ta có thể di chuyển từ 
định này sang định khác bằng cách sử dụng năng lực của Nguyện 
(Aditthana). Trong bài viết này, chữ Pali Aditthana biểu thị cho cách lập trình 
tâm trí của người phật tử. Lúc khởi đầu thiền định, ta có thể lập trình tâm 
trí để nhập vào một định đặc biệt nào đó trong một khoảng thời gian đã lập 
trình trước. Tuy nhiên, điêu này chỉ thực hiện được với ai đã rất quen thuộc 
với đích đến và rất quen với con đường đó. Đây là phương pháp được sử 


dụng bởi nhiều người thực hành thiên đã hoàn thiện. Giống như ta lập chế 
độ bay tự động sau khi cất cánh. Tuy nhiên đối với ngay cả những người 
hành thiền thành thạo, để đi đến một định đặc biệt nào đó, lộ trình phải 
luôn giống như cũ. Ví dụ, nếu ta lập trình tâm trí đi vào Tam thiên, thì lộ 
trình bắt buộc phải đi qua Sơ thiền, rồi qua Nhị thiên để đến Tam thiền. Tuy 
vậy, ta có thể đi qua những trạng thái định thấp hơn một cách thật nhanh. 


VIII. Đạt các Định Vô Sắc 


Trong ví dụ hoa sen nghìn cánh đã nêu trên, hàng cánh hoa thứ 993 biểu 
thị cho Sơ thiên, hàng thứ 994 biểu thị Nhị thiên, hàng thứ 995, 996 biểu thị 
Tam thiền và Tứ thiền. Tuy nhiên bạn có thể thắc mắc hàng thứ 997,998, 
999 và 1000 biểu thị cho cái gì? 


Vượt quá bốn định Jhana là bốn chứng đạt vô sắc giới. Rất cần phải chú 
thích rằng, trong kinh điển, Đức Phật không gọi những chứng đạt này là 
Định (Jhana). Chỉ trong các chú giải, biên tập hàng ngàn năm sau này, mới 


gọi chúng là các Định (Jhana). 
Bốn chứng đạt vô sắc là: 


1. Cơ sở tâm trí Không vô biên xứ (the mind-base of unlimited-space) 

2. Cơ sở tâm trí Thức vô biên xứ (The mind-base of un-limited 
Consciousness) 

3. Cơ sở tâm trí Vô sở hữu xứ (The mind-base of nothingness) 


4. Cơ sở tâm trí Phi tưởng phi phi tưởng xứ (The mind-base of neither 


perception nor non-perception) 


Cũng như Tứ thiền nằm bên trong Tam thiền, chứng đạt vô sắc thư nhất 
nằm bên trong Tứ thiền, chứng đạt vô sắc thứ hai nằm trong chứng đạt vô 
sắc thứ nhất, và cứ như thế giống như những hàng cánh của hoa sen tàn. 


Vậy, Bốn chứng đạt vô sắc có những đặc tính của các định jhana. 


Giống như ba định jhana đầu tiên lấy các hình thái khác nhau của an lạc làm 
đối tượng và định Tứ thiên lấy trạng thái thăng hoa của an bình tinh khiết 
làm đối tượng, mỗi một trong các chứng đạt vô sắc lấy một đối tượng thuần 
túy tâm trí làm đối tượng. Tôi gọi các tri giác vê những đối tượng này là 
những *cơ sở tâm trí” (mind bases) bởi vì chúng là các nên tâm trí mà trên 
đó các chứng đạt vô sắc tựa vào. Khi các "nần tâm trí” bất động này càng 


tinh ròng và trống rỗng thì các chứng đạt vô sắc càng cao. 


Trong Tứ thiên, chánh niệm rất mạnh, yên tĩnh, chỉ quan sát cái an bình 
hoàn hảo ngoài thế giới của năm giác quan và định chính xác tại một điểm. 
Trong trạng thái nhất định tâm cực đỉnh, những khái niệm thông thường 
thuộc thế gian được vắt sạch và thay vào đó là các tri giác không thuộc thế 


gian. 


Ví dụ, khi người hành thiên ở những giai đọan đầu của thiên định trở nên 
hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, định nhất tâm trong thời 
gian, những khái niệm thường có về thời gian bị loại bỏ và được thay bằng 
những tri giác về thời gian không thuộc thế gian. Khi ta tập trung hoàn toàn 


vào khoảnh khắc hiện tại, một mặt ta nhận thấy không có thời gian trôi qua, 


một mặt ta lại thấy dường như ta trải qua tất cả thời gian của thế giới. Trong 
cái điểm tuyệt đối của "bây giờ”, thời gian không có rìa cạnh, không xác định 
được và không đo đếm được. Cùng một lúc nó là vô tận và trống không. Nó 
không có giới hạn (ananta). Trải nghiệm về nhất định tâm trong thời gian, 
được thấy rất sớm trong thiền, có thể là chìa khóa để thấu hiểu cái cảm giác 
đồng thời của vô tận và hư không, trong những trạng thái sâu hơn của nhất 


định tâm, gọi là các chứng đạt vô sắc. 


Kể từ đệ Tứ thiền, tâm trí có thể nhìn vào an bình hoàn hảo để tri giác cái 
"định nhất tâm tuyệt đối trong không gian”. Đây là một trong những đặc 
điểm của đệ Tứ thiền, nó luôn có thể quán sát như vậy, và nó là cửa dẫn 
vào các chứng đạt vô sắc. Trong định nhất tâm tuyệt đối này, không gian 
được tri giác với cả hai tính chất vô biên và hư không, một loại không có 
không gian. Bởi vì vật chất (rupa), cái luôn có giới hạn không gian, được tri 
giác như trống rỗng, chứng đạt này và những chứng đạt tiếp theo được gọi 


là các chứng đạt vô sắc (arupa). 
Cơ sở tâm trí của Không vô biên xứ 


Chứng đạt vô sắc thứ nhất là cơ sở tâm trí về không gian vô tận, được tri 
giác như cả hai yếu tố vô tận và trống rỗng, không đo lường được và không 
xác định được. Đây là tri giác tràn đầy trong tâm trí và kéo dài không gián 
đoạn trong một thời gian dài. Chánh niệm, mạnh mẽ, yên tĩnh, tinh khiết, 


quan sát trên tri giác này vơi sự hài long. 


Cơ sở tâm trí của Thức vô biên xứ 


„ư 


Trong tri giác của không gian vô biên, là tri giác vê sự "không có không gian 
và về một *không gian đã mất ý nghĩa của nó”. Khi tâm trí theo dõi đặc điểm 
này trong chứng đạt vô sắc thứ nhất, không gian biến mất và được thay 
bằng tri giác vê một nhất định tâm tuyệt đối của ý thức. Giống như phần 
trên, về trải nghiệm thông thường của nhất định tâm trong thời gian, trong 
trạng thái tri giác về nhất định tâm trong ý thức, ý thức đồng thời cảm nhận 
vô tận và trống rỗng, không đo lường và xác định được. Ta đã đi vào chứng 
đạt vô sắc thứ hai về cơ sở trí tuệ của thức vô biên xứ. Đây là tri giác hoàn 
toàn tràn ngập tâm trí và tôn tại không thay đổi trong một thời gian dài hơn 


các trạng thái trước. 
Cơ sở tâm trí của vô sở hữu xứ 


Trong tri giác của ý thức vô biên xứ có tri giác về sự "không có ý thức”, vê 
một `ý thức đang mất đi ý nghĩa của nó”. Khi tâm trí tập trung vào đặc điểm 
này trong chứng đạt vô sắc thứ hai, tất cả tri giác về ý thức biến mất. Tri 
giác về hình thái vật chất và vê không gian đều hoàn toàn biến mất, và tất 
cả chỉ còn lại là nhất định tâm về "không có vật gi”. Ta đã đi vào chứng đạt 
vô sắc thứ ba của cơ sở tâm trí Vô sở hữu xứ. Đây là khái niệm hoàn toàn 
tràn ngập tâm trí, tồn tại không thay đổi trong một thời gian dài hơn các 
trạng thái trước nữa. 


Cơ sở tâm trí của Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Trong tri giác của vô sở hữu xứ là tri giác vê không của "không có gì. Nếu 
tâm trí đủ tế nhị để thấy đặc điểm này thì tri giác về vô sở hữu biến mất và 


thay vào đó là tri giác vê "không có tri giác” cũng không *không có tri giác”. 


Tất cả gì mà ta có thể nói về đạt chứng vô sắc thứ tư là như thế, chỉ là một 
tri giác (AN 9“s, 42). Trong ví dụ hoa sen nghìn cánh, trạng thái nàybiểu thị 
cho hàng cánh hoa thứ 1000, vẫn còn khép kín, với 999 hàng cánh hoa khác 
đã mở ra hoàn toàn. Cánh hoa thứ 1000 hầu như chẳng phải là cánh hoa, là 
cái tế vi nhất và thăng hoa nhất trong tất cả. Bởi vì cái mỏng manh như tơ 
lụa của nó nắm chặt khái niệm nổi tiếng `*Châu ngọc bên trong tim đóa hoa 


sen”, Níp bàn. 


IX. NÍP BÀN sự chấm dứt mọi tri giác 


Trong tri giác của phi tưởng phi phi tưởng xứ chứa đựng sự chấm dứt của 
mọi tri giác. Sự ngừng lại của tất cả những gì được tri giác, Níp bàn. Khi tâm 
trí chú ý vào điều này, tâm trí sẽ dừng lại. Khi tâm trí vận hành trở lại ta đạt 


được các quả A La Hán hay A na hàm, đây là các khả năng duy nhất. 
Qui trình của sự đoạn tận lần lượt 


Một cách khác để nhìn các định jhana và bốn chứng đạt vô sắc là đặt chúng 
vào qui trình của sự đoạn tận lần lượt. Qui trình dẫn đến Sơ thiền là sự đoạn 
tận với thế giới của năm giác quan cùng với cơ thể và mọi tác hành (doing). 
Con đường từ Sơ thiên đến đệ Tứ thiền là sự đoạn tận phần của tâm trí nhận 
biết sung sướng và không sung sướng. Con đường từ đệ Tứ thiên đến bốn 
chứng đạt vô sắc là sự đoạn tận, hầu hết, các hoạt động còn lại của tâm trí 
hay cái tâm trí gọi là "cái biết” (Knowing). Bước sau chót là đoạn tận vết tích 
cuối cùng của cái biết. Thông qua tứ thiền (jhana) và bốn chứng đạt vô sắc, 


đầu tiên ta buông xả thân thể và thế giới của năm giác quan. Kế đó ta buông 


xả chủ thể hành động. Kế đó buông xả cảm giác sướng khoái và không 
sướng khoái. Kế đó buông xả không gian và ý thức. Kế đó buông xả tất cả 
Cái biết. Khi ta buông xả một đối tượng, đối tượng biến mất, đoạn tận. Nếu 
nó còn ở đó, nghĩa là ta chưa buông xả. Bằng cách buông xả tất cả Cái biết, 
cái biết đoạn tận. Đây là sự đoạn tận của tất cả mọi thứ, kể cả tâm trí. Đây 
là nơi không có biểu hiện của ý thức, nơi mà đất, nước, lửa gió không có nơi 
để tồn tại, nơi mà Danh và Sắc hoàn toàn bị tiêu hủy (DN 11, 85). Hư không. 


Đoạn tận. Níp bàn. Ngọc báu trong tim hoa sen. 
Lời cuối 


Trong đoạn bài này về các định Jhana, tôi đã hướng dẫn các bạn qua một 
hành trình lý thuyết, bằng cách thực hành lên các rặng núi cao, nơi có các 
đỉnh lớn như Định (Jhana) và cao hơn nữa đến các đỉnh hiễm hoi là các 
chứng đạt vô sắc. Mặc dù hành trình, trong thời điểm hiện tại, dường như 
vượt quá khả năng của bạn. Nhưng trong tương lai, bạn vẫn có thể thấy 
chính mình đi trên con đường này. Vì vậy, vẫn có ích cho bạn ngày hôm nay 


nếu có sẵn tắm bản đồ này trước mặt. 


Hơn thế nữa, các định Jhana giống như những mỏ vàng to lớn, nhưng chúng 
chứa những trí tuệ còn quí hơn bất cứ một loại quí kim nào. Chúng cung cấp 
những chất liệu sinh động, những dữ kiện không ngờ. Chúng xây dựng 
những tuệ đặc biệt khai mở mắt ta về Nip Bàn. Những Định Jhana là ngọc 
báu trang hoàng cho diện mạo Đạo Phật. Hơn thế nữa, không những chúng 
chỉ thiết yếu cho trải nghiệm chứng ngộ, mà chúng còn có thể hiện thực 


được trong ngày nay! 


Tôi kết luận phần này bằng những lời của Đức Phật: 


Natthi Jhanam Apannassa 

Không có Định nào mà không có Tuệ 
Pamna Natthi Aihayato 

Không có Tuệ nào mà không có Định 
Yamhi Jdhanan Ca Panna ca 

Với người có cả Định và Tuệ 

Sa Ve Nibbana Sanitike 

Họ đã gần với Níp-Bàn 

(Kinh Pháp Cú, đoạn 372) 


-ooQOoo 


